Tử Thư Tây Tạng 


Sogyal Rinpoche 


Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 

Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 





Mục lục 


Tử Thư Tây Tạng 





Sogyal Rinpoche 
Tử Thư Tây Tạng 
Dịch giả : Nguyên Phong 
Nguyên tác : Bardo Thodol Chenmo 


Tử Thư Tây Tạng (Tibetan Book of the Dead) hay nguyên tác 
Bardo Thodol Chenmo là một cuốn sách đặc biệt đề cập đến 
các cảnh giới bên kia cửa tử. Ngay từ khi được giáo sư 
W.Y.Evens Wentz phiên dịch ra Anh ngữ vào năm 1924, nó 
đã gây ra nhiều cuộc bàn cãi sôi nổi. 

Danh từ "Tử Thư" (Book of the Dead) thực ra dịch không 
được đúng vì giáo sư Evans Wentz đã căn cứ trên một cuốn 
sách nổi tiếng của Ai Cập, cũng đề cập đến một cảnh giới 
bên kia cửa tử, gọi là Tử Thư Ai Cập (Egyptian Book of the 
Dead). 

Danh từ "Tử Thư" khiến nhiều người hiểu lầm, cho rằng đó là 
sách dành cho người chết hoặc để dùng trong các nghỉ lễ 
chôn cất người chết. Thật ra nội dung cả hai cuốn sách nói 
trên rất phong phú, chứa đựng nhiều tỉnh hoa huyền môn, 
dùng cho người sống cũng như người chết. 


Người Ai Cập chủ trương sống và chết là một nghệ thuật mà 
người ta có thể học hỏi. Tử Thư Ai Cập, nguyên tác Her Em 
Hru có thể dịch sát nghĩa là "Nghệ thuật bước vào một đời 
sống mới kể từ lúc này", trong đó các danh sư Ai Cập đã giải 
thích những quy tắc để người sống cho ra sống và chết cho 
ra chết, với đúng ý nghĩa của nó. Người Ai Cập tin rằng vũ 


trụ có nhiều cõi giới mà cõi trần chỉ là một mà thôi. 

Nếu biết nghệ thuật sống và chết, người ta có thể di chuyển 
luân hồi từ cõi này qua cõi khác như người đi du lịch. Có lẽ 
đó là lý do mà nhiều nhà nghiên cứu đã coi Tử Thử Ai Cập 
như tấm bản đồ chỉ dẫn về các cõi giới bên kia cửa tử. Tuy 
nhiên các danh sư Ai Cập không hề quan tâm đến việc giải 
thoát ra khỏi vòng luân hồi này. 

Trong khi đó, người Tây Tạng ngoài việc nghiên cứu các cõi 
giới, lại đặc biệt chú trọng đến việc giải thoát ra khỏi vòng 
sinh tử luân hồi nữa. Đó là căn bản khác biệt rõ rệt nhất giữa 
hai cuốn sách nói trên và đống thời cũng làm nổi bật nét độc 
đáo của cuốn Tử Thư Tây Tạng. 


Trước khi đi xa hơn vào chỉ tiết của cuốn sách này, chúng ta 
hãy tìm hiểu danh xưng của nó. Nguyên tác Bardo Thodol 
Chenmo có tạm dịch là "Sự giải thoát khi được học hỏi (hay 
nghe nói) về mật pháp Bardo". Nhiều người đã dịch danh từ 
Bardo là cõi chết, cõi Trung giới, hay cảnh giới của Thân 
Trung Ấm, nhưng thật ra nó còn có một ý nghĩa rộng hơn là 
"sự chuyển tiếp" (transition). Danh từ "chuyển tiếp" hàm ý 
một giai đoạn ở giữa sự di chuyển từ giai đoạn này qua một 
giai đoạn khác hay từ trạng thái này qua một trạng thái 
khác. 

Tử Thư Tây Tạng là một cuốn sách thuộc về giáo lý mật 
truyền nên rất khó hiểu, khó giải thích, và đã gây nhiều 
cuộc bàn cãi sôi nổi trong giới học giả. Dĩ nhiên người ta 
không thể hiểu nó nếu không nắm vững được căn bản của 
Mật Tông. Người ta cũng khó có thể áp dụng các phương 


pháp trong đó nếu không được sự chỉ dẫn khẩu truyền của 
các danh sư Tây Tạng chuyên tham cứu về pháp môn này. 
Trong loạt bài khảo luận ngắn này, người viết không có ý 
mong cầu có thể giải thích được sự vi diệu của cuốn sách 
trên, nhưng chỉ muốn trình bày một vài khía cạnh đặc biệt 
của cuốn sách dưới cái nhìn của của khoa học và Phật học. 


Hầu hết các nhà nghiên cứu đều cho rằng Tử Thư Tây Tạng 
là sách hướng dẫn người ta sắp lìa đời hoặc người đã chết vì 
nội dung cuốn sách đề cập rất kỹ đến các quy tắc cúng lễ, 
cầu siêu hay hướng dẫn cho người đang hấp hối. Tuy nhiên, 
đức Đạt Lai Lạt Ma lại gọi nó là Sinh Thư (Book of the Living) 
thay vì Tử Thư. Ngài nhấn mạnh: "Đạo Phật là đạo dành cho 
người sống chứ không phải người chết". Ngài đã giảng: "Trọn 
bộ Tử Thư có thể thâu gồm vào một ý chính như sau: "Người 
nào biết sống một cách tỉnh thức thì sẽ chết tỉnh thức, và 
một khi đã tỉnh thức thì họ có thể chuyển thần thức, tránh 
được sự lôi kéo của nghiệp và thoát khỏi sinh tử luân hồi. Đa 
số con người vì bị vô minh che phủ nên không biết cách 
sống cho đúng với ý nghĩa của sự sống, thường thường nếu 
không hoài niệm về quá khứ thì họ cũng mơ tưởng về tương 
lai, họ luôn luôn lo lắng để sống chứ không hề ý thức rõ rệt 
sự sống. Vì sống một cách u mê, không tỉnh thức như vậy 
nên khi chết thì họ cũng không thể làm chủ được hoàn cảnh 
khi ấy, dĩ nhiên họ sẽ hoàn toàn để nghiệp lực lôi kéo và trôi 
nổi trong sáu nẻo luân hồi". 

Lời giải thích này là một chìa khóa quan trọng đã rọi một tia 
sáng cho những người muốn tìm hiểu cuốn Tử Thư Tây Tạng. 


Người ta có thể coi nó là một Sinh Thư, sách hướng dẫn cho 
người sống, khuyên họ phải sống làm sao để khi chết có thể 
tự chủ, tỉnh thức để thoát luân hồi, hoặc người ta cũng có 
thể coi nó là một Tử Thư, sách hướng dẫn cho người chết 
biết cách tìm đến những cõi giới tốt lành, tránh đọa lạc vào 
ba đường ác là Ngạ quỷ, Địa ngục và Súc sinh. 

Theo cuốn Tử Thư, vòng luân hồi có thể tạm chia ra làm bốn 
phần hay bốn giai đoạn như sau: Giai đoạn sống là khoảng 
thời gian từ khi sinh ra cho đến lúc chết đi, nói giản dị thì đó 
là một kiếp người. Giai đoạn chết là khoảng thời gian từ khi 
rời bỏ thể xác cho đến khi bước sang Cõi sáng (Dharmata). 
Giai đoạn thứ ba là lúc sống trong Cõi sáng, một khoảng thời 
gian rất đặc biệt khi thần thức được khai mở để kinh nghiệm 
chân tâm. Giai đoạn thứ tư là giai đoạn tái sinh, khoảng thời 
gian từ lúc chuẩn bị để tái sinh cho đến khi sinh ra. 

Các danh sư Tây Tạng tin rằng trong lúc chuyển tiếp giữa hai 
giai đoạn, cơ hội để giải thoát hay để phá tung lưới sinh tử 
có thể thực hiện được. Đó chính là mật pháp của cuốn Tử 
Thư Tây Tạng hay sự giải thoát nhờ biết cách chuyển thần 
thức, không để bị nghiệp tiếp tục dẫn đi vào vòng sinh tử 
luân hồi. Trạng thái chuyển tiếp giữa hai giai đoạn là một cơ 
hội đặc biệt có thể được giải thích qua thí dụ sau: Thử tưởng 
tượng một người làm việc khó nhọc và xây dựng được một 
sự nghiệp lớn. Vì một biến cố chi đó mà chỉ trong giây phút 
bỗng nhiên anh mất hết tất cả: Nhà cửa, tài sản, vợ con, 
danh vọng, quyền thế. Hiển nhiên tâm hồn anh bị xúc động 
mạnh khiến anh chới với, hụt hãng không biết phải làm gì. 
Ngay trong giây phút đó, tự nhiên anh bỗng cảm thấy như 


vừa trút bỏ được một gánh nặng, không phải khó nhọc, 
không phải lo lắng nữa. Cái cảm giác này chỉ tồn tại rất 
ngắn vì hiển nhiên bộ óc lý luận của anh sẽ làm việc ngay, 
nó sẽ thu xếp mọi sự để đi đến một kết luận về biến cố vừa 
xảy ra kia. Nó sẽ quy lỗi cho một nguyên nhân nào đó khiến 
anh cảm tức giận hay tuyệt vọng. Chính vì thói quen lý luận 
này mà anh bị lôi kéo vào một mê hồn trận khiến tâm hồn 
anh luôn luôn bị động, không còn tự chủ được nữa. Cái giây 
phút ngắn ngủi của sự tĩnh lặng thoảng đến trong lúc đầu, 
trước khi lý trí của anh hành động, chính là cơ hội ngàn vàng 
để anh có thể tránh được sự lôi kéo vào trạng thái bị động 
này. Cũng giống như giây phút "hốt nhiên chứng ngộ" của 
các vị thiền sư, đó là một khoảng trống mà một người biết 
sống trong tỉnh thức có thể sử dụng để kéo dài cái trạng thái 
tĩnh lặng đó, không để cho bộ óc lao xao đầy lý luận lôi kéo 
và chính đó là cơ hội mà sự giải thoát có thể xảy ra. 

Giai đoạn chuyển tiếp giữa sự sống và sự chết cũng như thế, 
chỉ một hơi thở đầy tỉnh thức mà một người công phu tu tập 
có thể phá tung lưới sinh tử, thoát vòng kiềm tỏa của nghiệp 
lực. 

Nghiệp lực là sức mạnh của các thói quen xuất phát từ thân, 
khẩu và ý. Chúng sinh trải qua bao kiếp luân hồi đã tạo biết 
bao nhiêu nghiệp lành cũng như dữ, dưới hình thức của 
chủng tử này sẽ phát động. Nghiệp có thể chia làm hai loại: 
Tích lũy nghiệp, là nghiệp chất chứa từ lâu, tùy theo nhân 
duyên dần dần phát động, và Cận tử nghiệp phát động ngay 
trước khi chết. Thí dụ một người làm nhiều việc lành đáng 
kể nhưng trước khi chết lại gây ra một nghiệp ác và nghiệp 


quả này phát động ngay (Cận tử nghiệp) nên thay vì được 
hưởng các điều lành, người đó lại bị đọa lạc vào ba đường 
ác. Dĩ nhiên những nghiệp lành kia không hề mất nhưng 
tiềm ẩn và sau khi trả dứt nghiệp ác, người nọ sẽ hưởng các 
điều lành theo đúng nguyên tắc của luật nhân quả. Vì không 
ai biết nghiệp quả nào sẽ tạo tác trong giờ phút lâm chung 
nên sự tỉnh thức và tự chủ trước khi chết là một yếu tố hết 
sức quan trọng. Cuốn Tử Thư đã ghi rõ: "Tâm trạng của 
người chết sẽ quyết định cảnh giới nào mà người đó sẽ đến", 
do đó cuốn sách này đã dành hẳn ra một chương cho các 
nghi thức hướng dẫn người lúc hấp hối để họ có thể thoải 
mái, an lành khi bước vào thế giới bên kia. 


Sogyal Rinpoche, một danh sư Tây Tạng chuyên nghiên cứu 
về các cảnh giới bên kia cửa tử đã viết: "Không gì làm tôi 
ngạc nhiên bằng thái độ của người Âu Mỹ đối với sự chết. 
Hình như người ta coi đó là một sự kiện bất bình thường, 
một điều ghê tởm đáng sợ và đáng tránh. Tôi thấy hình như 
đa số mọi người đều qua đời tại những nơi chốn xa lạ như tại 
bệnh viện hoặc nhà dưỡng lão, rất íy ai được chết yên ổn tại 
nhà. Đã thế họ qua đời không người hướng dẫn, không ai cử 
hành một nghi thức nào cho đến khi người đó hoàn toàn 
chết hẳn. Lần đó tôi gặp một thiếu phụ đang hấp hối về 
chứng ung thư. Cả gia đình tề tựu an ủi và khuyên bà ta hãy 
cố gắng chống trả căn bệnh ngặt nghèo đó. Người chồng 
nói: Đừng tuyệt vọng. Đừng buông xuôi tay. Hãy tiếp tục 
phấn đấu . Các con bà cũng khuyên: Hãy vui vẻ, lạc quan . 
Dường như họ nghĩ rằng việc phấn đấu và lạc quan đó sẽ 


làm cho căn bệnh ngặt nghèo kia phải chấm dứt. Người đàn 
bà đã mệt lắm rồi, mạch bà đập yếu ớt. Bác sĩ khám nghiệm 
và xác nhận bà chỉ có thể sống trong vòng vài giờ nữa thôi. 
Cả gia đình bèn rút lui để lo việc tống táng, mặc cho thiếu 
phụ chịu đựng giờ phút ghê gớm, đầy sợ hãi lúc lâm chung 
đó là một mình, không ai giải thích cho bà biết cách chấp 
nhận sự chết, không ai chia sẻ giờ phút kinh khủng đó với 
bà, không ai hướng dẫn cho bà, mà mặc bà chịu đựng nỗi 
đau đớn vô vàn đó một mình. Hiển nhiên truớc hoàn cảnh 
như thế, làm sao bà có thể ung dung mà bước qua cõi giới 
bên kia được? Tại sao một quốc gia đã phóng được phi 
thuyền lên tận không gian lại không có đủ những tiện nghi 
tối thiểu để giúp người chết thoải mái về phương diện tinh 
thần? Điều ngạc nhiên thứ hai của tôi là sự xa xỉ quá độ 
trong các nghi thức tống táng. Người Âu Mỹ có thể tổ chức 
những đám tang rất tốn kém với những cỗ quan tài trị giá 
bằng cả một gia tài, những vòng hoa khổng lồ, những ban 
nhạc được thuê bao đặc biệt, nhưng hình như không ai có 
thời giờ chân thành cầu nguyện cho người quá cố cả. Mặc 
dầu vẫn có những nghi lễ tôn giáo nhưng gia quyến quá bận 
rộn đón tiếp những người đến chia buồn nên đã quên rằng 
người cần được giúp đỡ là người vừa nằm xuống chứ đâu 
phải là những người còn sống. Phải chăng họ ÿỷ lại vào các 
giáo sĩ chuyên nghiệp cầu nguyện là đủ rồi? Có lẽ vì việc 
không chấp nhận sự chết, sợ hãi sự chết, ghê tởm sự chết 
mà họ đã hành động như vậy chăng? Nếu họ hiểu rằng chết 
là một sự kiện tự nhiên, một diễn tiến bình thường như 
người đi du lịch nơi xa, hay được học hỏi về cảnh giới bên 


kia cửa tử thì có thể họ đã hành động khác". 


Bác sĩ Elizabeth Kubler Ross, một nhà khảo cứu nổi tiếng 
nhất hiện nay về sự chết, cũng đã viết: "Một bác sĩ trẻ tuổi 
mới tốt nghiệp đến gặp tôi. Anh vừa khóc vừa nói: Ngày đầu 
nhận việc tại một bệnh viện, tôi gặp một bệnh nhân già yếu 
đang hấp hối, thân quyến của ông ở xa chưa về kịp nên ông 
nằm một mình với nỗi lo sợ hằn trên khuôn mặt đầy vết thời 
gian. Ông nắm chặt tay tôi như không muốn rời: Này bác sĩ, 
liệu Thượng Đế có cứu tôi không? Tôi là kẻ có tội, tôi đã làm 
nhiều điều tội lỗi, liệu tôi có xuống địa ngục không? Tôi 
không biết phải trả lời như thế nào. Tôi là một bác sĩ y khoa, 
không phải một giáo sĩ. Tôi không hề được huấn luyện để đối 
phó với trường hợp như thế. Tôi cố gắng gỡ tay ông lão ra 
nhưng ông bám chặt lấy tay tôi không rời. Hai người y tá 
phải bước đến dùng sức mạnh mới gỡ được bàn tay của ông 
lão ra. Chúng tôi quyết định đưa ông lão vào một căn phòng 
tối để ông có thể chết một cách yên tĩnh. Ông nằm đó rên rỉ 
về những cảnh tượng địa ngục mà ông nghĩ sẽ phải đến. 
Chúng tôi cho gọi vị giáo sĩ trực trong bệnh viện đến giúp 
ông ta, nhưng lúc đó có quá nhiều người chết, vị này bận 
rộn không thể đến được. Ông lão nằm đó rên rỉ suốt mấy 
ngày liền, không sao chết được. Vị bác sĩ trẻ tuổi đặt câu 
hỏi: Thưa bà, trong trường hợp như vậy tôi phải làm gì đây?" 
Bác sĩ Kubler Ross nhấn mạnh: "Điều đáng nói là đa số 
chúng ta, những người chuyên môn trong lãnh vực y khoa, 
không hề có câu trả lời thỏa đáng cho câu hỏi kể trên. Phải 
chăng chúng ta đã trở nên mất nhạy cảm, lạnh lùng sắt đá 


trước sự chết? Phải chăng đã chứng kiến quá nhiều cảnh 
tượng này nên chúng ta không buồn lưu tâm đến vấn đề đó 
nữa? Phải chăng sau khi đã làm tròn bổn phận một y sĩ là cố 
gắng cứu chữa bệnh nhân nhưng biết không thể làm gì hơn, 
chúng ta đã bó tay, mặc cho số mệnh mà quên rằng điều 
bệnh nhân cần là sự giúp đỡ của chúng ta trên phương diện 
tinh thần chứ không phải vật chất nữa?" 

Thế nào là sự giúp đỡ trên phương diện tinh thân? Theo các 
danh sư Tây Tạng, điều quý báu nhất một người có thể giúp 
cho người sắp từ trần là làm sao để họ không sợ hãi (vô uý 
thí). Trước khi có thể giúp cho người khác không sợ hãi thì 
chính người cho phải bình tỉnh, thoải mái và không sợ hãi 
đã. Điều này không đòi hỏi người cho phải làm những điều gì 
khác thường nhưng ít ra người đó phải có một lòng yêu 
thươnng chân thành và sự hiểu biết sáng suốt. Vì người sắp 
chết thường lo lắng, hốt hoảng, có thể nói năng hàm hồ, 
không sáng suốt do đó người đến an ủi phải biết cách lắng 
nghe, giữ yên lặng để cho người kia thổ lộ tâm can. Thông 
thường sau khi được nói một cách thoải mái, người sắp chết 
dần dần bình tĩnh và bày tỏ nỗi lo sợ, lòng nghi ngờ, các 
thắc mắt hay tâm trạng của họ đối với đời sống. Cuốn Tử 
Thư ghi nhận: "Đây là lúc các chủng tử chất chứa trong tàng 
thức bắt đầu phát động, các yếu tố của Cận tử nghiệp bắt 
đầu hiện hành, giống như một ngọn đ èn sắp cạn dầu chỉ 
còn bùng lên một lúc trước khi tắt ngún..." Các danh sư Tây 
Tạng khuyên: "Hãy cố gắng giữ yên lặng, lắng nghe người 
sắp chết tâm sự, hãy mở rộng tâm hồn, tránh không phán 
đoán hay phản ứng vì không gì tai hại hơn sự phán đoán 


trong lúc này. Hãy đem hết tình thương truyền trao cho họ, 
khuyến khích họ giãi bày tâm sự và đừng quan trọng hóa 
những điều họ nói đó. Đôi khi vì những chủng tử xấu phát 
động mà người đó có thể nổi sân si, la hét mắn chửi, kêu 
gào vào những lúc bất ngờ nhất. Hãy tự chủ và biết rằng 
một người đang mất bình tĩnh, đang chịu đựng những 
nghiệp quả bất ngờ, không ý thức rõ rệt vì về hoàn cảnh lúc 
đó thật không đáng trách. Nhiều người vì quá thương xót đã 
lên tiếng khuyên giải nhưng sự kiện này có thể làm người 
sắp chết thêm giận dữ mà thôi. Sự yên lặng, chăm chú lắng 
nghe và không phản ứng là món quà quý giá nhất, vì hơn 
bao giờ hết, người sắp chết đang cần sự thông cảm và 
thương yêu. Đừng nghĩ rằng mình có thể cứu được người kia 
hay có thể làm được điều gì tốt hơn mà hãy giữ yên lặng vì 
chúng ta không biết rõ được tâm thức của người sắp chết 
khi đó ra sao". Để giữ bình tĩnh và lắng nghe, các vị thầy Tây 
Tạng đã chỉ dạy một phương pháp quán tưởng như sau: 
"Hãy giữ vững hơi thở cho thật đều, đừng xem người sắp 
chết như một người thân hay một người đang cần giúp đỡ 
mà hãy quán rằng họ là một vị Phật sắp thành. Vì tất cả 
chúng sinh đều có Phật tánh, hãy quán rằng họ là một vị 
Phật sắp thành có hào quang sáng chói, mọi sự đau khổ, kêu 
la than khóc của họ chỉ là một đám mây mù và trước sau sẽ 
tan ra khi ánh sáng của Phật tánh chiếu sáng. Nhờ phép 
quán đó mà người giúp đỡ sẽ khơi dậy mầm mống thương 
yêu nơi mình, bình tĩnh và hoàn tất việc yên lặng lắng nghe 
một cách hữu hiệu hơn". 


Sự yên lặng, lắng nghe là bước đầu tiên trong việc giúp đỡ 
người sắp qua đời, nhưng nếu đã thành công trên phương 
diện này, người ta có thể đi vào bước thứ hai là việc làm 
khơi dậy các chủng tử thiện. Cuốn Tử Thư ghi nhận: "Trong 
tàng thức con người có đầy đủ mọi hạt giống thiện ác, xấu 
tốt và nếu biết khéo léo khơi dậy các chủng tử thiện, sẽ giúp 
cho người sắp chết tránh được các Cận tử nghiệp xấu xa". 
Khi người sắp chết thố lộ tâm sự, đừng chú ý tới những điều 
tội lỗi, xấu xa người đó đã làm mà chỉ nên đặc biệt chú 
trọng đến những điều người đó hãnh diện, thích thú, tự hào. 
Lúc lâm chung, ai cũng cảm thấy sợ hãi, lo sợ, hối hận hay 
tuyệt vọng, nhưng đôi khi họ cũng vô tình đề cập đến một 
điều gì tốt đẹp mà họ đã làm. Hãy khuyến khích hay nhắc 
nhở người đó khai triển đề tài này để cho thần thức của họ 
bớt mặc cảm sợ hãi, để họ thấy rằng cuộc đời của họ cũng 
có những lúc tốt đẹp, tươi sáng đem lại cho họ một hy vọng. 
Nếu họ chuyển qua những viêc vừa ý hơn điều bất như ý thì 
các chủng tử xấu xa, tội lỗi không có dịp phát động, nhường 
chỗ cho các chủng tử thiện và điều này có thể đem lại 
những kết quả tốt đẹp bất ngờ. 


Trong khóa huấn luyện các bác sĩ y khoa, bác sĩ Elizabeth 
Kubler Ross đã dạy: "Thật không có gì tốt đẹp hơn là làm 
cho người sắp chết trút được nỗi lo sợ, đem lại cho họ một 
niềm hy vọng. Nếu một người đặt câu hỏi: Tôi là kẻ tội lỗi, 
liệu Thượng Đế có tha thứ cho tôi hay không? thì các bạn 
phải biết trả lời: Thượng Đế chính là tình thương. Trong tình 
thương luôn luôn có sự tha thứ. Chúng ta đều là con của 


ngài thì lẽ nào ngài lại có thể không tha thứ cho con của 
ngài được? Hiển nhiên không phải người nào cũng có đức tin 
tôn giáo, nhiều người nghĩ rằng nếu đem đức tin đến cho 
người sắp chết thì họ sẽ được thoải mái hơn. Bác sĩ Rubler 
Ross khuyên: "Chúng ta cần thận trọng trong việc này. Nếu 
người đó yêu cầu, dĩ nhiên chúng ta nên làm, còn nếu 
không, đừng nên quan trọng hóa nó. Biết đâu trong đời 
người đó đã có ác cảm với một tôn giáo nào đó và việc khơi 
dậy nhữnh điều này có thể mang lại những hậu quả tai hại 
bất ngờ". 


Phần lớn mọi người đều sợ chết vì không ai biết chết sẽ đưa 
họ đến đâu! Cái quan niệm chết là hết, là mất tất cả, nhà 
cửa, tài sản, vợ con, thân quyến, và ngay cả chính mình nữa 
là một điều hết sức ghê gớm không mấy ai muốn nghĩ đến. 
Đó là chưa kể sự sợ hãi về một nơi gọi là "địa ngục" nên 
hiển nhiên chẳng ai muốn giáp mặt với sự chết hay có thể 
chấp nhận nó dễ dàng. 

Bác sĩ Elizabeth Kubler Ross đã phân tích tâm trạng con 
người khi phải giáp mặt với sự kiện này qua năm trạng thái 
tâm lý như sau: Phủ nhận, giận dữ, lý luận, buồn nản, và 
chấp nhận. Hiển nhiên thoạt biết mình bị bệnh nặng có thể 
chết, trạng thái tâm lý tự nhiên của con người là phủ nhận 
nó. Nhiều bệnh nhân đã từ chối không chịu uống thuốc hay 
chấp nhận việc chữa trị. Họ tự đánh lừa mình rằng họ không 
làm sao hết, họ đổ lỗi cho bác sĩ chẩn bệnh sai, rồi tìm một 
bác sĩ nào đó có thể nói khác hơn. Giai đoạn này thường kéo 
dài rất lâu, gây khó khăn cho việc chữa trị. Nhiều người đã 


không vượt qua được trạng thái này và đến khi chết vẫn tin 
rằng mình không hề làm sao cả. Nếu vượt qua giai đoạn phủ 
nhận này thì đa số thường trở nên giận dữ, than thân trách 
phận, tìm cách trách móc, đổ lỗi cho những người chung 
quanh. Họ dễ nổi giận vô cớ, hay gây gổ và có những lời nói 
hay cử chỉ nóng giận bất thường. Có người đến khi trút hơi 
thở cuối cùng vẫn còn chỉ trích, trách móc người khác. Vượt 
được giai đoạn này, phần lớn người bệnh rơi vào trạng thái 
tâm lý phức tạp với những lập luận, tin tưởng lạ thường như 
có một "phép lạ" xảy ra, một phát minh mới mẻ được khám 
phá, một loại thần dược có thể chữa lành mọi thứ bệnh, rồi 
bám lấy hy vọng viển vông, hão huyền này. Đây là lúc các 
bệnh nhân đi tìm những phương pháp chữa bệnh khác với lối 
chữa trị thông thường, đi tìm an ủi qua những điều huyền 
hoặc hay có những lập luận rất lạ lùng về tình trạng của họ. 
Nếu qua được giai đoạn này, đa số bệnh nhân sẽ cảm thấy 
tuyệt vọng, lúc nào cũng buồn chán, không biết làm gì nữa. 
Đây là lúc họ buông xuôi, mặc cho số phận an bài. Họ 
thường tủi thân, khóc lóc và hơi một chút bất như ý là động 
lòng, cho rằng không ai thông cảm hay hiểu họ hết. Cuối 
cùng là giai đoạn chấp nhận. Đây là trạng thái quan trọng 
có thể giúp người sắp chết được thảnh thơi, ung dung tự tại 
bước qua thế giới bên kia. Nếu biết rõ người sắp chết đang ở 
trong trạng thái tâm lý nào, người ta có thể giải thích cho họ 
hiểu để giúp họ vượt qua các khó khăn trở ngại và chấp 
nhận sự chết một cách dễ dàng hơn. 

Bác sĩ Ross kết luận: "Người sắp chết không ao ước gì hơn là 
sự cảm thông và lòng thương yêu của những người chung 


quanh. Chúng ta không cần phải khuyên giải hay nói với họ 
những điều cao siêu to lớn mà hãy tự nhiên thành thật và 
biết chia sẻ những giây phút cuối cùng với họ là đủ". 

Theo cuốn Tử Thư, giây phút lâm chung hết sức quan trọng, 
có thể quyết định số phận và tương lai của người chết. Vào 
lúc đó, tất cả mọi chủng tử của nghiệp lực chất chứa trong 
tàng thức đều sẵn sàng phát động. Nếu ra đi với một tâm 
trạng an lành thoải mái, người quá cố sẽ dễ siêu thoát và 
tránh được ba đường ác (Địa ngục, Ngạ quỷ, Súc sinh), và 
ngược lại, bất cứ một biến cố gì xảy ra trong lúc đó khiến họ 
xúc động, phát động các tư tưởng quyến luyến, giận hờn thì 
hậu quả thật không biết đâu mà lường. 

Cuốn Tử Thư ghi rõ: "Tâm trạng của con người lúc chết sẽ 
quyết định nơi chốn hay cảnh giới mà họ sẽ đến". Đó là một 
lý do người Tây Tạng chuẩn bị rất kỷ cho lúc lâm chung 
trong khi người Âu Mỹ, vì thiếu hiểu biết, đã hết sức bất cẩn 
vào những giờ phút quan trọng nhất. Đa số người hấp hối 
đều được đưa vào bệnh viện. Người ta cố gắng dùng những 
dụng cụ y khoa, những liều thuốc kích thích thật mạnh như 
một giải pháp cuối cùng để kéo dài thêm sự sống thay vì 
chấp nhận rằng đã đến lúc phải để người đó ra đi một cách 
an lành, thoải mái. Bác sĩ Melvin ghi nhận: "Người ta đã lạm 
dụng khoa học và kỷ thuật một cách vô ý thức, dường như 
việc kéo dài đời sống thêm dài giờ, vài phút là một điều mà 
người y sĩ phải thực hiện cho kỳ được. Tôi thấy người ta sử 
dụng các dụng cụ làm hồi tim bằng điện, các liều thuốc kích 
thích cực mạnh cho những người già yếu không thể kéo dài 
đời sống thêm bao lâu nữa. Dường như người y sĩ quan niệm 


rằng còn nước còn tát, dù thâm tâm họ biết rằng bệnh nhân 
đó khó sống quá vài giờ nữa. Sự gây bạo động trên thân thể 
người già bằng các dụng cụ y khoa, các thuốc men hóa học 
dĩ nhiên gây xáo trộn cho tâm lý người chết và tôi không 
hiểu tâm trạng của người đó lúc từ trần sẽ ra sao! Chắc 
chắn một người bị điện giật lung tung, bị dao kéo mổ khắp 
mình, bị chích đủ các loại thuốc không thể nào thoải mái 
hay bình tính mà ra đi cho được". Linh mục Thomas Merton 
cũng cảnh cáo: "Phần lớc các quốc gia tân tiến đã bỏ nhiều 
tiền bạc và công sức để tìm các phương pháp kéo dài sự 
sống, dù chỉ trong vài giờ, vài ngày nhưng không hề chú ý 
đến việc giáo dục con người về ý nghĩa của đời sống hay 
giúp họ cách giáp mặt sự chết, điều mà không ai có thể 
tránh được. Phải chăng nền văn minh kỹ thuật càng tân tiến, 
người ta càng mất hết nhân tính?" Sự tiến bộ của khoa học 
đã tạo ra một vấn đề hết sức nan giải, đó là sự kéo dài đời 
sống qua các máy móc nhân tạo (Life support system). Liệu 
chúng ta có muốn cho người thân tiếp tục sống trong trạng 
thái vô tri, vô giác bởi các máy móc đó không? Ai có thẩm 
quyền rút những máy móc này ra để cho người chết có thể 
ra đi một cách thoải mái? Đây là một đề tài đang được bàn 
cãi sôi nổi nhưng chưa đi đến một kết luận nào. Trước khi đi 
xa hơn, chúng ta hãy theo dõi diễn tiến của sự chết. 

Theo cuốn Tử Thư, tùy theo nghiệp quả (karma) mà đời sống 
mỗi người có một số phận hay thời gian nhất định. Sự chết 
xảy ra khi nghiệp quả đã trả xong, các nhân duyên đã hội 
đủ và đời sống chấm dứt như ngọn đ èn hết dầu phải tắt. 
Tuy thế, thời gian của kiếp sống không hoàn toàn cố định 


mà có thể thay đổi, hoặc dài hơn hoặc ngắn hơn, tùy theo 
nhân duyên và thái độ của con người đối với cuộc sống. Một 
người biết thực hành các phương pháp thiền định, dưỡng 
sinh hay làm việc phúc đức có thể kéo dài thêm tuổi thơ, trái 
lại, một người không biết lo lắng cho thân và tâm, hay làm 
các điều ác thì có thể chết trước khi phận số đến. Người Tây 
Tạnh tin rằng việc không ăn thịt cá, không sát sinh có thể 
kéo dài thêm đời sống, cứ bảy năm ăn chay có thể kéo dài 
tuổi thọ thêm một năm, hay việc phóng sinh chim cá có thể 
giúp người ta thoát khỏi các căn bệnh hiểm nghèo. Đây là 
một tin tưởng dựa trên luật nhân quả, giết hại sinh vật thì 
đời sống mình bị ngắn đi và phóng sinh hay giúp đỡ các sinh 
vật khác thì đời sống có thể tăng thêm. 

Hiển nhiên đã sinh ra thì ai cũng phải chết, nhưng thái độ 
việc sinh ra hay lúc chết đi phản ảnh rõ rệt sự khác biệt giữa 
phong tục Tây Tạng và các quốc gia Tây phương. Sogyal 
Rinpoche, một danh sư Tây Tạng đã viết: "Trong khi người âu 
Mỹ chú trọng đến ngày sinh thì phong tục Tây Tạng lại chú 
trọng đến ngày chết. Người Âu Mỹ thích nói đến lúc sinh đứa 
bé khỏe mạnh ra sao, cân nặng bao nhiêu ký, giống cha hay 
giống mẹ và ăn mừng ngày sinh nhật. Trong khi đó, người 
Tây Tạng lại nói đến việc tổ tiên của mình đã chết như thế 
nào và kỷ niệm ngày giỗ rất trọng thể vì giá trị của một 
người không được đánh giá bằng danh vọng hay tài sản 
nhưng bằng đời sống nội tâm. Một cái chết phi thường hẳn 
biểu lộ một đời sống phong phú về nội tâm, và một người 
biết trước giờ chết, chuẩn bị dặn dò con cháu sẵn sàng, ngồi 
xếp bằng đọc kinh rồi thản nhiên trút hơi thở cuối cùng là 


một cái chết mà người Tây Tạng nào cũng muốn. Đôi khi sự 
ham muốn này đã tạo ra những sự kiện đáng tiếc như sau: 
Có một vị Lạc ma nổi tiếng có rất đông đệ tử. Không hiểu 
ông nghĩ sao mà đoán trước được giờ chết. Ông công bố tin 
này cho học trò và chuẩn bị một cái chết rất thịnh soạn. 
Trong nhiều tuần lễ, đệ tử khắp nơi kéo về đây nghe dặn dò 
và chuẩn bị ăn mừng ngày thầy ra đi. Vị này ngồi bằng nhập 
thiền, học trò quây quần chung quanh chờ đợi nhưng mấy 
ngày trôi qua mà vị thây vẫn không chết. Sau đó ngồi lâu 
đói bụng, ông này bèn gọi học trò mang cơm ra cho thầy ăn. 
Học trò thất vọng rủ nhau bỏ đi hết vì nghĩ rằng vị thầy 
thiếu kinh nghiệm tâm linh. Buổi lễ lonh trọng đó đã biến 
thành một vở bi hài kịch”. 

Đối với các vị công phu tu hành thì thái độ của họ khác hẳn. 
Bác sĩ Runolfo Sanchez Đã viết về cái chết của một Hòa 
thượng Gyawang Karmapa tại một bệnh viện Hoa kỳ vào 
năm 1891 như sau: "Hòa thượng là một người trầm tỉnh ít 
nói nhưng trên môi luôn luôn mỉm cười. Khi chúng tôi chẩn 
bệnh và nói rằng ngài khó qua khỏi đêm đó thì ngài lắc đầu 
vá nói rằng chưa đến lúc ngài ra đi. Mặc dù tất cả các triệu 
chứng cho thấy căn bệnh đã đến lúc ngặt nghèo, khó ai có 
thể kéo dài sự sống thêm được nhưng Hòa thượng vẫn lạc 
quan, và sau cùng chúng tôi thấy rằng ngài luôn luôn có lý. 
Cứ thế từ ngày này qua ngày nọ, mặc dù bệnh tình không 
thuyên giảm nhưng Hòa thượng cho biết chưa đến lúc ngài 
ra đi, và sau nhiều lần tiên đoán không đúng, chúng tôi đ 
ành giữ thái độ im lặng. Chúng tôi biết căn bệnh này gây 
đau đớn cho bệnh nhân rất nhiều nên muốn dùng thuốc mê 


nhưng ngài nhất định không chịu. Một hôm ngài cho biết đã 
đến lúc ra đi và yêu cầu tôi gọi nhân viên trong bệnh viện 
đến để ngài cám ơn họ. Nhìn ngài vui vẻ nói chuyện với mọi 
người, không ai nghĩ rằng chỉ trong giây phút sau ngài ngồi 
xếp bằng và trút hơi thở cuối cùng. Ba ngày sau khi ngài 
qua đời, ngực ngài vẫn ấm và thân thể của ngài không có 
một dấu vết hư hoại gì. Đây là một điều mà chúng tôi không 
thể giải thích". 

Theo cuốn Tử Thư, diễn tiến của sự chết có thể tạm chia ra 
làm hai giai đoạn: Giai đoạn tan rã của các phần tử vật chất 
và giai đoạn tan rã của các yếu tố tinh thần. Người Tây Tạng 
tỉnh rằng phần vật chất của con người được cấu tạo bởi Tứ 
Đại hay các yếu tố như Đất, Nước, Gió, Lửa. Khi các yếu tố 
này tan rã thì con người không thể sống được. Nhờ biết quan 
sát khí sắc hay khả năng hoạt động của các giác quan thay 
đổi như thế nào mà một vị thầy Tây Tạng có thể hướng dẫn 
được cho người chết. Sự chết xảy ra khi các phần tử vật chất 
khởi sự tan rẽ, bắt đầu bằng những giác quan. Người sắp 
chết có thể vẫn nghe được tiếng người nói nhưng không còn 
hiểu được ý nghĩa câu nói đó vì thính giác đã ngưng hoạt 
động. Họ không thể nhìn rõ các hình ảnh chung quanh, tất 
cả từ từ mờ nhạt không còn rõ rệt vì thị giác đã bắt đầu 
ngưng hoạt động. Cũng như thế, các giác quan như khứu 
giác, vị giác, xúc giác cũng ngưng hoạt động khiến người đó 
bước vào trạng thái mê man. Sau đó yếu tố Đất khởi sự tan 
ra, các bắp thịt trở nên rã rời, không thể chống đỡ được toàn 
thân, người hấp hối có cảm tưởng như mình đang bị một 
ngọn núi đ è nặng lên toàn thân. Khi yếu tố Đất tan rã xong 


thì yếu tố nước khởi sự tan ra, các chất lỏng trong cơ thể 
không còn vận hành bình thường được nữa, nước mắt nước 
mũi tự nhiên trào ra, nhiệt độ trong người thay đổi nóng 
lạnh bất thường. Sau đó yếu tố Lữa bắt đầu tan rã, người 
chết tự nhiên thấy khát nước, chân tay trở nên lạnh ngắt và 
sau đó họ không còn tỉnh táo nữa. Khi yếu tố lữa tan rã hết 
thì yếu tố Gió bắt đầu tan rã, hơi thở người chết trở nên yếu 
dần và cuối cùng dứt hẳn. Đây là lúc người chết hoàn toàn 
hôn mê, không còn biết gì nữa. Đối với y khoa Tây phương 
thì tim ngừng đập, óc ngưng hoạt động là lúc người đó coi 
như đã chết, nhưng theo cuốn Tử Thư thì giai đoạn tan rã 
của các phần tử vật chất này mới chỉ là bắt đầu vì giai đoạn 
thứ hai, sự tan rã của các yếu tố tinh thần có hoàn tất thì 
người đó mới có thể coi là thực sự đã chết. 

Vì yếu tố Gió hay hơi thở là yêu cầu tâm thức nối liền tâm và 
thân nên khi yếu tố này tan rã, nó sẽ ảnh hưởng vào các 
trạng thái tâm thức bên trong và sự tan rã của các yếu tố 
tỉnh thần bắt đầu xảy ra. Các tinh lực của con người khi đó 
từ từ rút theo các đường kinh mạch để hội tụ chung quanh 
trái tim, do đó dù đã chết, thân thể đã lạnh nhưng người ta 
thấy phần ngực người chết vẫn còn hơi nóng. Các yếu tố 
thuộc về lý trí nằm trên óc được di chuyển đến phần ngực, 
các yếu tố thuộc về tình cảm nằm ở dưới bụng cũng di 
chuyển lên phần ngực và khi hai yếu tố này gặp nhau ở kinh 
mạch nằm cạnh trái tim, một sự thay đổi lớn bắt đầu xảy ra. 
Các phần tử căn bản của bản ngã bắt đầu tan rã, khởi đầu 
bằng sự tan rã của ba yếu tố chính hay tam độc (Tham, Sân, 
Sỉ) và khi ba yếu tố này ngưng hoạt động thì thần thức của 


con người trở nên minh mẫn hơn, họ sẽ ý thức mọi sự một 
cách rõ rệt vì nói theo cuốn Tử Thư "khi các yếu tố thuộc về 
bản ngã tan rã, khi không còn bị mây mù của vô minh chỉ 
phối nữa thì chân tâm bắt đầu hiển hiện". Đây là một giai 
đoạn hết sức quan trọng vì ý thức được chân tâm hay Phật 
tánh chính là cơ hội để giải thoát ra khỏi sinh tử luân hồi. 
Đối với người không tập luyện, không ý thức thì giai đoạn 
này chỉ là một tia chớp lóe sáng lên rồi tắt ngúm, nhưng với 
người thực hành thiền định sâu xa thì đây là cơ hội quý báu 
nhất vì họ có thể chuyển thần thức, trụ vào trạng thái này 
để giải thoát. Đó cũng là lý do đa số các danh sư Tây Tạng 
đều nhập thiền vào giây phút lâm chung. Họ hiểu biết rất rõ 
diễn tiến của sự chết và nhờ thâm cứu cuốn Tử Thư, như đã 
có sẵn một tấm bản đồ trong tay, họ biết cách tập trung ý 
chí vào các câu thần chú, các biểu tượng Mandala, các hình 
ảnh ghi giữ trong tâm. Mỗi khi một yếu tố tan rã, họ chuyển 
thần thức để tập trung tư tưởng vào một bài chú đặc biệt, 
một hình ảnh nhất định để lúc nào họ cũng ý thức được từng 
giây, từng phút của các diễn tiến xảy ra cho đến khi bản ngã 
tan hết, chân tâm tỏ rạng thì họ có thể tập trung mọi năng 
lực để hòa nhập vào cái trạng thái uyên nguyên bất động 
này. 

Điều này thật ra cũng không khác với lời chỉ dẫn trong kinh 
A Di Đà vì một người chân thành cầu nguyện, vào phút lâm 
chung nếu niệm danh hiệu đức Phật A Di Đà được nhất tâm 
bất loạn thì họ có thể chuyển thần thức để bước vào cảnh 
giới Tịnh Độ. 

Cuốn Tử Thư đã nói rất rõ về giai đoạn này như sau: "Chân 


như bản thể của mọi sự vật đều mở rộng ra, sáng chói như 
một bầu trời không một gợn mây, không gian trong suốt như 
pha lê và vầng rạng đông của chân tâm bắt đầu sáng tỏ". 
Danh từ "Sáng tỏ" (The dawn of luminosity) đã bị nhiều 
người hiểu lầm như một thứ ánh sáng nào đó. Theo đại sư 
Chogyam Trungpa thì khi chân tâm hiển hiện, tất cả mọi sự 
đều trở nên rõ ràng, không còn một chút tăm tối nào. Danh 
từ "Sáng tỏ" ở đây chỉ có ý nghĩa trừu tượng khác với tăm tối 
hay vô minh chứ không có nghĩa là người đó thấy được một 
thứ ánh sáng sáng chói như nhiều người lâm tưởng. Có 
người nói rằng đây là giai đoạn giác ngộ (Enlightenment) 
nhưng đại sư Chogyam Trungpa không đồng ý vì giác ngộ là 
một kinh nghiệm cá nhân, thấy được chân tâm chưa có 
nghĩa là giác ngộ mà còn phải hòa nhập và sống trọn vẹn 
trong đó nữa. Ông viết: "Con người trải qua vô thượng kiếp 
sống, đã chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần, đã thấy 
được chân tâm bao nhiêu lần, nhưng đã mấy ai biết nắm lấy 
cơ hội để giải thoát này? Giáo pháp của đức Thế Tôn đã 
được giảng dạy từ bao ngàn năm nay, người có duyên được 
nghe, được học cũng nhiều nhưng đã mấy người biết áp 
dụng nó để phá tan núi sinh tử? Phải chăng tai tuy nghe, 
mắt tuy thấy nhưng vì không tỉnh thức, bị nghiệp lực chỉ 
phối nên họ không thể làm gì hơn là tiếp tục trôi nổi trong 
sinh tử luân hồi". 

Dù có ý thức được chân tâm nhưng sự an trú vào đó lâu nay 
mau hoàn toàn tùy thuộc vào khả năng hay công phu của 
người đó. Có người kinh nghiệm được trạng thái này trong 
vòng vài giờ, vài ngày, vài tháng hay vài năm. Hiển nhiên 


nếu có thể an trú mãi mãi thì họ hoàn toàn giải thoát rồi, 
nhưng không mầy ai được như vậy. Dù chưa hoàn toàn 
nhưng kinh nghiệm được chân tâm là một kinh nghiệm tâm 
linh vô cùng quý báu, sau đó họ có thể chuyển thần thức để 
tái sinh vào những nơi chốn mà họ chọn lựa, đó là trường 
hợp các vị hóa thân. Đối với những người bình thường, khi 
yếu tố tinh thần tan rã hết thì họ sẽ tiếp đi trong một thời 
gian dài khoảng ba ngày và lúc đó các thói quen được lưu 
trữ trong tàng thức bắt đầu thu xếp để chuẩn bị cho giai 
đoạn sau hay giai đoạn sống trong Cõi sáng (the luminous 
Bardo of Dharmata). 

Theo cuốn Tử Thư, giai đoạn sống trong Cỗi sáng 
(Dharmata) là lúc tâm thức con người biến hiện rất tế nhị vì 
các yếu tố vật chất tan rã hết và chân tâm hiển hiện. Tiến sĩ 
David Bohn viết: "Khi vật chất tan rã thì nó chuyển qua hình 
thức nắng lượng vì vật chất chính là các năng lượng đã đông 
đặc lại". Khi vật chất khởi sự tan rã, thần thức dường như bị 
tê liệt khiến con người có cảm tưởng như đang ở trong một 
căn hầm tăm tối, không ý thức được điều gì nhưng khi bước 
sang giai đoạn Cõi sáng thì họ thấy mình lơ lửng trong một 
biển ánh sáng đặc biệt với các màu sáng huyền ảo. Đây là 
điều mà cuốn Tử Thư gọi là "lúc đêm chuyển qua ngày" 
hoặc "khi mặt trời chiếu sáng thì bóng tối tan dần và sự thật 
phô bày rõ rệt". Mặt dù cuốn sách này hẳn một phần quan 
trọng để nói về Cõi sáng (the Bardo of Dharmata) nhưng đây 
là một phần rất khó hiểu, khó diễn tả nên thường được giải 
thích bằng nhiều cách khác nhau. Có lẽ chính vì thế, phần 
này đã tạo nhiều rắc rối, mâu thuẫn cho những người muốn 


tìm hiểu về nó, nhất là giới học giả Tây phương thường hay 
suy luận, phân tích một cách khoa học. Đa số những người 
này vì thiếu kinh nghiệm tâm linh nên đã giải thích cõi này 
một cách sai lạc như một "kinh nghiệm về ảo giác" và có 
nhiều ngộ nhận đáng tiết. 

Đức Đạt Lai Lạt Ma cho biết: "Chân lý có thể được diễn tả 
một cách tuyệt đối cũng như tương đối. Nếu một người có 
trình độ hiểu biết thâm sâu thì họ có thể kinh nghiệm ngay 
được sự tuyệt đối nhưng vì số người này rất ít, do đó các 
danh sư đã phải sử dụng các tỉ dụ các lối nói trừu tượng 
bóng bẩy, các hình ảnh biểu tượng, các thí dụ giản dị để 
diễn tả nhưng cũng vì thế mà nó chỉ có tính cách tương đối 
thôi. Sử dụng những gì tương đối để diễn tả điều tuyệt đối là 
việc rất khó nên người đọc cần hiểu rằng đó chỉ là những 
giai đoạn, những phần nhỏ rời rạc được góp nhặt lại để diễn 
tả những điều không thể diễn tả mà thôi. Người ta phải biết 
phân biệt, đừng lầm ngón chỉ mặt trăng với mặt trăng, đừng 
lầm những tỉ dụ bóng bẩy như những sự thật tuyệt đối". 

Có nhiều người cho rằng đời sống ở cõi này rất thoải mái, 
sung sướng với những cảnh tương tự như cảnh giới ở cõi trần 
như người khác lại cho rằng khi bản ngã đã tan hết thì 
không còn chủ thể hay đối tượng nữa, tất cả đều là cái vô 
cùng, cái đồng nhất, vô phân biệt, mà đã vô phân biệt thì 
đâu còn có mình, có người nữa. Đại sư Chogyam Trungpa 
viết: "Đây không phải là sự cảm nhận hay kinh nghiệm, vì 
cảm nhận hay kinh nghiệm còn có sự phân biệt giữa chủ thể 
và đối tượng, đây chính là cái điều mà danh từ Phật giáo gọi 
là Tâm vô phân biệt hay Bất nhị". 


Khi bước qua Cõi Sáng, giai đoạn đầu tiên là hồi quang phản 
chiếu hay là sự quan sát lại tất cả những diễn tiến đã xảy ra 
trong kiếp sống vừa qua một cách trung thực. Vì bản ngã đã 
tiêu tan hết, không còn thành kiến hay tham sân si, nên đây 
là một sự quán sát trung thực và chính xác nhất. Tuy nói là 
quan sát nhưng đây chỉ là một lối nói có tính cách tương đối 
vì theo các danh sư Tây Tạng, đây chỉ là một sự sắp xếp của 
định luật nhân quả, chuẩn bị các "nhân" cho kiếp sống 
tương lai. Giai đoạn thứ hai của sự sắp xếp này đã được 
người Tây Tạng sử dụng các hình ảnh, biểu tượng để diễn tả 
sự biến hiện của tâm thức từ trạng thái "Vô phân biệt" đến 
trạng thái "Phân biệt" hay từ "Bất nhị" chuyển qua "Nhị 
nguyên". Theo cuốn Tử Thư giai đoạn này kéo dài khoảng 
bảy ngày như sau: 

Vào ngày đầu, có các tia sáng xoay vần, bầu trời hiện ra 
màu xanh dương và chíng giữa có đức Phật Tỳ Lô Giá na, 
tượng trưng cho sự thật tuyệt đối hay sự trong sạch vô biên, 
xuất hiện. Toàn thân Phật phát ra hào quang màu trắng chói 
sáng và gần đó có các hình ảnh của chư thiên với luồng ánh 
sáng mờ đục hơn cũng đồng thời xuất hiện. Vì các nghiệp 
lực của sân hận vẫn còn chất chứa trong tàng thức nên 
người ta thường không dám nhìn thẳng vào luồng ánh sáng 
xuất phát từ đứt Tỳ Lô Giá Na mà có ý hướng chuyển qua 
luồng ánh sáng của các chư thiên. Sân hận được giải thích 
như một hình thức tự vệ của bản ngã, nó không dám để cho 
"mình" tiêu dung vào luồng ánh sáng chói lọi kia mà quay 
đầu tìm qua lối khác, thoải mái hơn, dễ chịu hơn. Đây là giai 
đoạn đầu của sự thành lập hạt giống của bản ngã và cũng là 


động lực để vòng luân hồi tiếp tục chuyển động, thúc đẩy 
người ta đầu thai vào cảnh giới của chư thiên. 

Vào ngày thứ hai có các tia sáng của thủy đại màu dễ chịu 
hơn. Đây là giai đoạn đầu của các động lực thúc giục người 
ta đầu thai vào cảnh giới A Tu La. 

Vào ngày thứ sáu, có một cầu vồng năm sắc xuất hiện. 
Trong mỗi màu sắc lại có thế giới của một vị Phật đồng xuất 
hiện. Ngoài ra còn có các vị kim cương hổ pháp và bốn mươi 
hai đấng thiên thể xuất hiện quanh đó như sẵn sàng tiếp 
dẫn người ta bước vào những thế giới tốt lành trang nghiêm 
thanh tịnh kia. Tuy nhiên các động năng của bản ngã cũng 
đồng thời trỗi dậy. Lòng sân hận, kêu căn, nghi ky, ngã mạn, 
tham lam khiến người ta sanh tâm sợ hãi không dám bước 
vào những cảnh giới ấy mà tìm cách tránh né và bỏ qua cơ 
hội có thể giải thoát. Ngay từ lúc đó, những luồng ánh sáng 
mờ đục bắt đầu chiếu sáng để hướng dẫn con người đi vào 
sáu nẻo luân hồi, và khởi sự từ lúc đó, những năng lực của 
vô minh bắt đầu tạo tác. 

Vào ngày thứ bảy, sự sắp đặt của các hạt giống sinh tử đã 
gần như hoàn tất vào cái thế giới "Bất nhị" của tâm vô phân 
biệt đã chuyển thành những cặp nhị nguyên, đối đãi. Có hai 
cánh cửa được mở rộng trước mặt. Cánh cửa của sự hiểu 
biết (Trời) dẫn lên trên và cách cửa của sự không hiểu biết 
(Súc sinh) dẫn xuống dưới. Tuỳ theo nghiệp lực lôi cuốn mà 
người ta sẽ đi lên cao hay xuống thấp, hoặc bước vào ba 
đường lành (Trời, Người, A Tu La) hay ba đường ác (Địa ngục, 
Ngạ Quỷ, Súc Sinh). Sau đó, người ta bước vào giai đoạn thứ 
tư của vòng luân hồi hay giai đoạn chuẩn bị để tái sinh. 


Theo các danh sư Tây Tạng, tất cả các hình ảnh nói trên 
không phải ở bên ngoài đến mà chỉ là sự phóng chiếu của 
tâm thức bên trong. Nằm sâu trong tâm thức là các năng 
lượng giải thoát biến hiện một cách tế nhị và phức tạp. 
Những năng lương này vốn vẫn hiện hữu nhưng thường tiểm 
ẩn vì bị vô minh che phủ, hay nói một cách khác, vì bị các 
động lực của bản ngã như tham lam, sân hận, kiêu căng, 
ngã mạn, nghi ky che lấp nên người ta không thể ý thức 
được chúng. Chính vì không ý thức được chúng nên người ta 
tiếp tục bị nghiệp lực lôi kéo vào trong vòng sinh tử luân hồi, 
nói một cách khác, công phu tu hành diệt ngã, loâi bỏ các 
thoái quen của Thân, Khẩu, Ý chính là một cách làm giải 
phóng các năng lượng giải thoát này. Một số học giả người 
Âu đã đặt câu hỏi: "Nếu người Tây Tạng nhìn thấy một vị 
Phật thì một người Âu, không cùng tôn giáo, sẽ thấy gì?" 
Sogyam Rinpoche, một danh sư Tây Tạng, đã trả lời: "Đây 
không phải là một kinh nghiệp hay một ảo ảnh mà là sự diễn 
tả bằng tỉ dụ, qua các biểu tượng về sự biến hiện mà người 
ta có thể giải thích bằng các hình ảnh khác nhau. Một người 
có đức tin vào thiên chúa có thể sẽ nhìn thấy Thương Đế, 
Đức Chúa, Đức Mẹ hoặc các đấng thiên thần. Vấn đề chính 
không phải là sự nhìn thấy gì ở chỗ ý thức rằng tất cả đều 
do tâm thức biến hiện. Tất cả mọi mầm mống thiện ác, tốt 
xấu đều ở tâm mà ra, tất cả đều do tâm đạo". 

Theo đức Đạt Lai Lạt Ma, đối với một người bình thường, sự 
chết có thể chỉ là một giấc ngủ dài mà thôi. Mặc dù diễn tiến 
của sự chết đã được giải thích rất rõ rệt từ cuốn Tử Thư 
nhưng không ai cũng chịu tỉnh thức để theo dõi từng giây 


từng phút như thế. Phần lớn con người khi trút hơi thở cuối 
cùng chỉ thấy mình mê man trắng trong suốt và từ phương 
đông, đứt Phật Kim Cang A Súc Bệ, tượng trưng cho trí tệ 
viên mãn, xuất hiện. Toàn thân ngài tỏa ra một thứ ánh sáng 
trong suốt, xuyên qua tất cả mọi vật nhưng gần đó có các 
hình ảnh lạ lùng, tương trưng cho cảnh giới địa ngục màu 
xám đục cũng đồng thời xuất hiện. Vị các nghiệp lực của si 
mê hay kiên chấp vẫn còn chất chứa trong tàng thức nên đa 
số không dám nhìn thẳng vào luồng ánh sáng trong suốt kia. 
Cái trí suy luận của bản ngã bắt đầu hành động, nó không 
dám đối đầu với sự thật bằng bản ngã hay ngũ uẩn vốn 
không có thật, mà tìm cách ẩn mình dưới lớp khói màu xám 
của vô minh. Đây là giai đoạn đầu của các động lực thúc 
đẩy người ta đầu thai vào cảnh giới địa ngục. 

Vào ngày thứ ba, có các tia sáng của địa đại màu vàng xuất 
phát từ phương nam. Chính giữa luồng sáng đó có đức Bạt 
Già Phạm Bảo Sanh, tay cầm viên minh châu sáng chói. Từ 
viên ngọc phát xuất những tia sáng màu vàng tượng trưng 
cho tam thiên đại thiên thế giới, oai nghi, trang nghiêm 
không gì sánh. Gần đó có một lớp ánh sáng màu xanh đờ 
đục, tượng trưng cho cảnh giới của loài người cũng đồng thời 
xuất hiện. Vì các nghiệp lực của kiêu căng, hãnh diện, nghi 
ky vẫn còn chất chứa trong tàng thức nên đa số không dám 
nhìn thẳng vào lớp sáng màu vàng chói lọi kia. Cái lòng 
hãnh diện của bản ngã sẽ hành động, nó không muốn nhìn 
vào sự vinh quang, lớn lao, trang nghiêm đẹp đẽ trong thế 
giới của đức Bạt Già Phạm Bảo Sanh, mà cố gắng tìm cách 
ẩn mình vào lớp ánh sáng màu xanh đục. Đây là giai đoạn 


đầu của các đông lực thúc giục người ta đầu thai vào cảnh 
giới của loài người. 

Vào ngày thứ tư, có các tia sáng của hỏa đại màu đỏ xuất 
phát từ phương tây. Chính giữa luồng ánh sáng đó có đức 
Phật A Di Đà, đứng trên tòa sen đang rộng hai tay tiếp dẫn. 
Luồng ánh sáng này chiếu soi khắp mười phương thế giới 
không chỗ nào không soi đến. Gần đó có một lớp ánh sáng 
màu nâu đục, tượng trưng cho cảnh giới của ngạ quỷ cũng 
đồng thời xuất hiện. Vì các nghiệp lực của ích kỷ, tham lam, 
lo tích lũy tài sản vẫn còn phát chứa trong tàng thức nên đa 
số không dám nhìn thẳng vào lớp ánh sáng chói lọi kia. Lòng 
tham lam của bản ngã sẽ hành động, nó không muốn bước 
vào sự vinh quang, đẹp đẽ của thế giới Cực Lạc kia mà cố 
gắng tìm cách ẩn mình vào lớp ánh sáng màu nâu đục. Đây 
là giai đoạn đầu của các động lực thúc giục người ta đầu 
thai vào cảnh giới của ngạ quỷ. 

Vào ngày thứ năm, có các tia sáng của phong đại màu xanh 
xuất phát từ phương bắc. Chính giữa luống ánh sáng có đức 
Phật Bất Không Thành Tựu, tay cầm một cái chày kim cương 
hình chữ thập xuất hiện. Chung quanh có một lớp ánh sáng 
màu xanh thẩm, tượng trưng cho thế giới của A Tu La cũng 
đồng thời xuất hiện. Vì các nghiệp lực của ganh ghét, giận 
tức, tị hiềm, đố ky, do dự không nhất quyết cón chất chứa 
trong tàng thức nên đa số không dám nhìn thẳng vào lớp 
ánh sáng màu xanh chói lọi kia. Các động lực của lòng hãnh 
diện, ganh ghét, tị hiểm, đầy do dự của bản ngã sẽ hành 
động. Nó không muốn thấy có một cái gì tốt đẹp hơn, vinh 
quang hơn, đẹp đẽ hơn nó thay vì hòa nhập vào thế giới của 


đức Phật Bất Không Thành Tựu, nó lại tìm ẩn mình vào lớp 
ánh sáng màu xanh thẫm vốn rồi thiếp đi một lúc, sau đó họ 
dần dần tỉnh lại và thấy mình có thể chứng kiến tất cả mọi 
sự đã xảy ra trong cuộc đời (hồi quang phản chiếu). Vì khi 
đó bản ngã đã tan rã nên họ có thể chứng kiến rõ ràng mọi 
sự xảy ra đúng với sự thật chứ không còn bị các thành kiến 
chỉ phối nữa. Khi quan sát các diễn tiến này, họ sẽ ý thức 
được luật nhân quả đã hành động như thế nào, vì lý do gì 
mà sự kiện đã diễn ra như thế, và từ đó tâm trạng của họ 
nảy sinh những mong cầu, ao ước vốn là những hạt giống 
(nhân) để chuẩn bị cho sự tái sinh sau này. Sự thu xếp này 
hết sức phức tạp vì còn tùy theo những duyên nghiệp đã 
gây ra từ những kiếp trước. Chính những động năng này đã 
quyết định sự thành lập một bản ngã cho kiếp sống trong 
tương lai. 

Tóm lại, chết không phải là hết vì nó là điều kiện tất yếu của 
một kiếp sống sắp đến. Khi các nhân duyên của kiếp này đã 
hội đủ, kiếp sống phải chấm dứt và sau đó có sự thu xếp, 
sắp đặt lại tùy theo các mong cầu, ao ước, tùy theo các 
duyên nghiệp đã tạo, làm nhân cho kiếp sống về sau. Đời 
sống kiếp trước tạo nhân cho đời sống ở kiếp sau, và kiếp 
sau là quả của kiếp trước, liên miên bất tận không chấm 
dứt, đó chính là căn bản của luật luân hồi nhân quả. Sở dĩ 
người ta đau khổ vì đã nhận thức sai lâm rằng sự vật vốn 
không thay đổi, cứ bám chặt lấy những ảo giác của vô minh, 
monh kéo dài đời sống để thỏa mãn dục vọng, tạo mãi 
những nghiệp lành dữ, và cứ thế trôi nổi trong luân hồi sinh 
tử. 


Đối với đa số người Âu, chết là hết, là chấm dứt, là vĩnh viễn 
chia lìa. Sau khi cử hành tang lễ một cách long trọng, người 
sống cho rằng họ không thể làm gì hơn được nữa. Đây là 
một sự sai lầm đáng tiếc vì thiếu kiến thức và hiểu biết về 
thế giới bên kia. Đối với người Tây Tạng, việc chân thành 
cầu nguyện và hiểu biết cuốn Tử Thư để hướng dẫn người 
chết là một nghi thức quan trọng nhưng không phải ai cũng 
biết. Tuy nhiên người ta vẫn có thể làm được nhiều điều hữu 
ích mà không nhất thiết phải sử dụng đến cuốn Tử Thư. 

Có nhiều cách giải thích về thời gian của giai đoạn từ khi 
chết cho đến lúc đầu thai như sau: Có người cho rằng một 
ngày ở bên cõi âm tương tự với bảy ngày ở cõi trần hay bảy 
ngày ở cõi âm tương ứng với bốn mươi chín ngày ở cõi trần. 
Do đó người ta phải cầu nguyện liên tiếp trong vòng bốn 
mươi chín ngày, nhất là trong ba tuần lễ đầu tiên khi thần 
thức người chết còn đang phân vân chưa biết chọn nơi chốn 
nào để đi. Đây cũng là giai đoạn mà sự liên hệ với thân 
quyến còn nặng nên thần thức người chết vẫn quanh quẩn 
bên những người thân, có thể nghe được, ý thức được lòng 
chân thành và sự hướng dẫn để biết đường mà đi đầu thai. 
Nếu không được hướng dẫn cẩn thận, thần thức mê muội dễ 
bị nghiệp lực chỉ phối hay bị các động lực bất hảo dẫn dắt 
đầu thai vào ba đường ác. Có người lại cho rằng cõi bên này 
có tất cả bảy tiến trình khác nhau, mỗi tiến trình dải bảy 
ngày, và tiếp theo tiến trình đầu như vừa diễn tả ở trên còn 
có những tiến trình khác. Thay vì gặp năm vị Phật thì người 
chết lại gặp năm vị ma vương, năm vị thiên thể, năm đấng 
thần linh.v.v..Tuy nhiên, dù giải thích theo quan niệm nào, 


thời gian khoảng bốn mươi chín ngày luôn luôn được coi là 
giai đoạn quan trọng nhất. Dĩ nhiên người ta không chỉ giới 
hạn việc cầu nguyện trong vòng bốn mươi chín ngày thôi mà 
còn phải tiếp tục câu nguyện sau đó nữa. Hòa thượng 
Dudjom đã viết: "Giai đoạn bốn mươi chín ngày chỉ có ý 
nghĩa tương trưng thôi, có người sau khi từ trần chỉ ở cõi bên 
này một thời gian rất ngắn rồi đầu thai ngay và có những 
người khác cứ quanh quẩn bên cõi này cả trăm năm, có khi 
cả ngàn năm vẫn chưa chọn được nơi chốn đầu thai". 

Một số họ giả người Âu cho rằng nghi thức đọc cuốn Tử Thư 
hướng dẫn người chết là vô lý vì người đã chết đâu để nghe 
được nữa. Hòa thượng Chogyam Trungpa đã giải thích: "Hiển 
nhiên người quá cố không thể nghe bằng thính giác được 
nữa, nhưng họ vẫn ý thức được bằng thần thức 
(consciousness). Vì đây là sự theo dõi bằng tư tưởng nên dù 
người ta đọc bằng tiếng Tây Tạng hay bất cứ ngôn ngữ gì, 
người chết vẫn có thể hiểu được. Sự truyền đạt bằng tư 
tưởng này đòi hỏi sự chân thành. Có thành thật thì người 
khác mới cảm nhận được, và có cảm thì mới có ứng, do đó 
các nghỉ lễ có tính cách nặng phần trình diễn, thiếu thành 
thật, làm chỉ để cho xong, thật không có một ý nghĩa tốt 
đẹp gì hết". Một số người khác cho rằng khi chết, bản ngã 
đã tan ra hết thì đâu còn gì để nghe nữa. Hòa thượng 
Trungpa giải thích: "Không ai biết được người chết đang ở 
trong tình trạng hay giai đoạn nào. Nếu họ đang bước vào 
trạng thái kinh nghiệm chân tâm thì có thể họ không ý thức 
được bao nhiêu nhưng thông thường trạng thái này chỉ xảy 
ra trong một chớp mắt, sau đó các năng lượng thuộc bản 


ngã tan rã lại được sắp xếp theo các định luật nhân quả 
(thời gian ở Cõi Sáng và chuyển thần thức để đầu thai), do 
đó họ vẫn có thể ý thức rõ rệt những sự kiện xảy ra chung 
quanh được". Dĩ nhiên việc đọc cuốn Tử Thư hay đọc kinh 
cầu nguyện cho người chết còn có những ảnh hưởng khác 
thuộc vấn đề tư tưởng, thì chắc chắn có ảnh hưởng mà sự 
hiểu biết giới hạn không thể nghĩ bàn. 

Một trong những vấn đề được bàn cãi sôi nổi hiện nay là việc 
sử dụng các máy móc nhân tạo để kéo dài sự sống (Life 
support system). Sự tiến bộ của khoa học kỷ thuật này đã 
gây ra một tình trạng nan giải trên phương diện pháp luật, 
luân lý, đạo đức và gây khó khăn cho giới y sĩ cũng như thân 
quyến người chết. Việc sống không ra sống mà chết cũng 
không ra chết, ở trạng thái vô tri vô giác này quả thật vô 
cùng đáng sợ. Liệu chúng ta có muốn cho người thân kéo 
dài đời sống như thế chăng? Ai có thẩm quyền kéo dài đời 
sống người khác bằng máy móc hay chấm dứt đời sống khi 
rút những máy móc này ra? Liệu một y sĩ có thể giúp bệnh 
nhân chấm dứt sự đau đớn thân xác bằng cách giúp cho họ 
tìm cái chết được không? Hiển nhiên đây là một vấn đề hết 
sức phức tạp, tế nhị và không có câu trả lời chung nên phải 
tùy từng trường hợp mà giải quyết. Dĩ nhiên việc sử dụng 
máy móc nhân tạo để kéo dài sự sống cho những người có 
hy vọng được cứu sống, như trong trường hợp tai nạn, bệnh 
tật là một chuyện, nhưng việc kéo dài đời sống cho những 
người không còn một hy vọng gì có thể được cứu sống hoặc 
quá già yếu, không thể sống thêm được nữa, lại là một vấn 
đề khác. 


Theo cuốn Tử Thư, tâm trạng con người lúc từ trần hết sức 
quan trọng, việc sử dụng máy móc để kéo dài thêm đời sống 
chắc chắn sẽ gây khó khăn cho người chết. Dù cho người đó 
ở trong một tình trạng hôn mê (coma) nhưng thần thức của 
họ vẫn ý thức được mọi sự xảy ra chung quanh. Sự cố gắng 
kéo dài đời sống này có thể gây cho họ một sự bực bội, khó 
chịu, oán hận và chắc chắn họ không thể thoải mái, tự tại 
khi ra đi được. Bác sĩ Kubler Ross đã viết: "Thà để cho một 
người thoải mái trút hơi thở cuối cùng còn hơn để cho họ 
khổ sở sống một cách vô nghĩa bằng các phương tiện nhân 
tạo". Linh mục Thomas Merton cũng đã viết: "Sự sống không 
ra sống mà muốn chết cũng chẳng được vì các máy móc 
nhân tạo này chính là sự giam giữ con người trong ngục tù 
của thể xác". Nhưng làm sao được khi đa số mọi người ngày 
nay đều chết trong bệnh viện hoặc nhà dưỡng lão, dưới sự 
kiểm soát khắt khe của các y sĩ? Mà đa số y sĩ đều được giải 
bảo rằng "Bổn phận của người y sĩ là cứu sống bệnh nhân 
bằng bất cứ phương tiện nào và bằng mọi giá", do đó mới có 
thảm trạng mà bác sĩ Melvin Morse đã diễn tả: "Sự chết 
được ấn định bởi nhịp đập của tim, lượng oxygen trong máu, 
sự hoạt động của bộ óc nên khi tim ngưng đập thì người ta 
sử dụng điện để kích thích cho tim đập lại, khi oxygen trong 
máu giảm đi thì người ta sử dụng các phương pháp hô hấp 
nhân tạo hay các máy bơm dưỡng khí vào phổi, khi óc 
ngưng hoạt động thì người ta chích đủ các loại thuốc hóa 
học để kích thích bộ óc làm việc. Đa số bệnh nhân thường bị 
điện giật lung tung, toàn thân đầy những vết chích, thân thể 
bơm đủ tất cả các loại thuốc cho đến khi y sĩ thấy đủ và 


ngừng tay thì các trò này mới chấm dứt". 

Để tình trạng này xảy ra, ngày nay một số người đã phải 
làm di chúc rằng nếu không còn hy vọng gì cứu sống nữa thì 
để cho họ ra đi một cách an lành và tự nhiên. Việc làm di 
chúc này khá thịnh hành tại các quốc gia Tây phương và đa 
số những người hiểu biết đều thông báo cho bệnh viện hay y 
sĩ biết về tờ di chúc này khi họ phải vào bệnh viện. 

Vì chết là một điều có thể xảy ra bất ngờ, không phải ai 
cũng có thọ mệnh lâu dài nên sự chuẩn bị khi trong nhà có 
người chết là một việc hết sức quan trọng. Sogyal Rinpoche, 
một danh sư Tây Tạng, đã khuyên: "Khi tim ngưng đập thì 
người đó chưa hẳn đã chết, chỉ có phần vật chất đã ngưng 
hoạt động hay bắt đầu tan rã mà thôi. Vì phần tâm linh cần 
phải mất thêm một thời gian nữa mới tan rã (khoảng từ 8 
đến 36 giờ), nên điều cần thiết là không nên di động đến 
thân thể người chết. Điều quan trọng nhất là phải tránh sự 
khóc lóc, ồn ào để thần thức người chết không bị quyến 
luyến hay đau khổ thêm. Hãy khởi sự tụng kinh cầu nguyện 
một cách chân thành và tránh các tiếng động ồn ào, náo 
nhiệt. Dĩ nhiên người chết không thể nghe được bằng các 
giác quan thông thường, nhưng vì phần tinh thần còn đang 
hoạt động nên thần thức của họ vẫn có thể cảm nhận được 
những sự ồn ào, náo nhiệt này mà sinh tâm bối rối, khó chịu 
hay sân hận. Dĩ nhiên tang gia nào cũng có bối rối, nhưng 
đừng vì thế mà bám vào các thói mê tín dị đoan hay lo chọn 
ngày giờ tốt, lo việc tùng ma chay mà quên đi những việc 
khác cần làm hơn. Người ta có thể đọc cuốn Tử Thư để 
hướng dẫn thần thức người chết nếu được huấn luyện về 


phương pháp này. Người ta cũng có thể niệm hồng danh đức 
Phật A Di Đà để cầu cho người chết được vãng sinh về cõi 
Tây Phương Cực Lạc. Người ta cũng có thể đọc kinh cầu 
nguyện của các tôn giáo, điều quan trọng nhất chính là sự 
chí tâm chí thành chứ không phải đọc tụng như một cái máy. 
Nên nhớ người chết có thể đọc rõ tư tưởng người sống và 
chắc chắn cảm được mọi sự thiếu thành thật, nếu có. Sự cầu 
nguyện rất có ích vì nó có thể giúp người quá cố bình tỉnh lại 
và cùng cầu nguyện theo. Khi tâm thức họ nhờ đọc kinh mà 
được sáng suốt, được an lạc thì chắc chắn thì họ sẽ được 
siêu thoát vào những đường lành. Nên tránh tất cả những 
việc sát sinh hay sử dụng các đồ ăn như thịt cá hay rượu vì 
những thứ này thướng thu hút những vong linh thấp thỏi, 
những loài ma quỷ đói khát tìm đến. Khi thần thức người 
chết còn đang dao động, chưa bình tĩnh thì sự tiếp xúc này 
không có ích lợi gì cả. Nên tránh các hình thức ma chay to 
lớn, linh đình hay các thủ tục phiền phức vì các luồng tư 
tưởng của đám đông thường phức tạp, lộn xôn, không giúp 
cho người chết được bao nhiêu. Hãy yêu cầu mọi người giữ 
yên lặng và chú tâm cầu nguyện một cách giản dị là tốt đẹp 
nhất. Sau khi chôn cất, hãy tiếp tục tụng kinh khuya sớm 
trong vòng bốn mươi chín ngày, nhất là trong ba tuần lễ đầu 
vì đây là giai đoạn quan trọng hơn cả, khi các sự sắp xếp 
nhân quả chưa ngã ngũ rõ rệt, khi người chết còn có thể tỉnh 
thức để hòa nhập vào các luồng ánh sáng để siêu thoát. 

Mặc dù đa số người Tây phương thường chôn cất nhưng việc 
thiêu xác có nhiều lợi ích nhất. Thứ nhất, để người chết 
không còn quyến luyến thân xác, dễ siêu thoát. Thứ hai, lửa 


có một tác dụng đặc biệt để chuyển hóa các năng lực còn 
sót lại quanh thân xác, ngăn ngừa được sự kêu gọi của các 
phù thủy, pháp sư lợi dụng các năng lực này vào những việc 
bất hảo. Việc ướp xác chính là một lối sử dụng các năng lực 
này để lưu giữ âm binh, hòng duy trì ảnh hưởng của tà môn. 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 
Đánh máy : Ct.ly 

Nguồn: Ct.ly 

Được bạn: NHDT đưa lên 

vào ngày: 1 tháng 1 năm 2005 


